Hệ thống phanh tay điện tử đang ngày càng được áp dụng rộng rãi không chỉ trên 
các loại xe cao cấp mà ngay cả những dòng xe phổ thông cũng đã được trang bị. 
Với những ưu điểm nổi bật của mình phanh tay điện tử đã mang đến những tính 
năng vượt trội giúp tài xế lái xe an toàn hơn. Đề hiểu hơn về phanh tay điện tử trên 
ô tô hãy cùng Thanh Phong Auto đi tìm hiểu thêm nhé! 





Phanh tay điện tử là loại phanh tay được điều khiến hoàn toàn tự động, nó thường 


có ký hiệu chữ P nằm trong một vòng tròn gần cần số hoặc ở bảng táp lô của xe. 
Phanh tay điện tử được thiết kế với chức năng bảo đảm an toàn và tính mạng cho 
người sử dụng. Đồng thời giúp hạn chế và ngăn ngừa hậu quả xấu xảy ra do việc 
tài xế quên quên kéo và nhả phanh tay khi dừng xe. 


Phanh tay điện tử sử dụng mô tơ để vận hành hỗ trợ cho việc hãm và nhà phanh. 
Khi chuẩn bị dừng xe, ta chỉ cần chuyên cần số về vị trí số P, lúc này hệ thống 
phanh tay điện tử sẽ tự động chuyển về chế độ Lock. 

Với những chủ xe thường bát cần trong việc quên kéo thắng tay lúc đỗ, dừng xe ở 
chỗ dốc thì đây được xem là giải pháp hỗ trợ vô cùng hữu hiệu. Trường hợp lái xe 
quên nhả phanh tay mà vẫn thực hiện thao tác đạp ga thì hệ thống phanh tay điện 
tử này sẽ tự Unlock đề đề tránh tình trạng bó phanh, cháy phanh giúp bảo vệ cho 


hệ thống truyền động của xe không bị hư hỏng. 
mẽ `.“ - 





Nếu muốn nhả phanh thì phải đồng thời thực hiện thao tác đạp phân chân cùng 
bám nút cần gạt điều khiển phanh tay điện tử (unlock) thì mới nhà thắng. Bên cạnh 
đó nếu cần số đang ở 1 vị trí khác, lái xe cần kéo phanh tay thì chỉ cần cùng lúc 


đạp phanh chân, và kéo lẫy điều khiến phanh tay thì hệ thống sẽ giúp hãm phanh 
lại. 
3. Ưu điềm nồi bật của phanh tay điện tử 


Với những ưu điểm nổi bật của mình phanh tay điện tử luôn được nhiều chủ xe 

lựa chọn và đánh giá cao. 

e Vë mặt thiết kế phanh tay điện tử thay thế tay nắm phanh thông thường giúp 
tiết kiệm không gian cabin, bản tablo. 

e Giúp cabin của xế yêu trở nên sang trọng và hiện đại hơn. 

e Han chế những rủi ro có thể xảy ra khi chủ xe quên sử dụng thắng tay, vừa đảm 


bảo an toàn cho hệ thống truyền động của xe. 

e Khi xe di chuyên trên đoạn đường dốc hệ thống phanh tay điện tử sẽ hỗ trợ việc 
dừng hay khởi động tốt hơn tránh việc bị tuột dốc. 

e Tránh tình trạng bị kẹt phanh tay, bó phanh khi xe không được bảo dưỡng định 
kỳ. 





Tuy có nhiều ưu điểm nhưng phanh tay điện tử vẫn có nhược điểm là tuôi thọ thấp 
và néu bị hư hỏng thì chi phí dé sửa chữa lại khá lớn. Ngoài ra nếu ac quy chết thì 
phanh tay điện tử sẽ không hoạt động được. 

4. Những lưu ý khi sử dụng phanh tay điện tử 


Để sử dụng phanh tay điện tử hiệu quả giúp kéo dài tuổi thọ cho xế yêu thì các 

chủ xe cần lưu ý vấn đề sau: 

e Khi đèn cảnh báo phanh đang sáng thì chủ xe không nên cho xe di chuyên. Bởi 
dù có hệ thống phanh tay điện tử giúp chuyển sang chế độ tự động unlock thì 
nếu thực hiện việc này nhiều lần sẽ làm cho hệ thống phanh và truyền động bị 
hư hỏng. 

e Ngoài ra, nếu thấy những bất thường ở hệ thống phanh như: có tiếng động lạ, 
rung nhiều ở bàn đạp phanh, thì những hiện tượng đó hoàn toàn bình thường 
bạn có thể yên tâm. Nếu muốn có thê đưa xế yêu đến gara để được bảo dưỡng 
đề êm ái hơn lúc vận hành nhé. 

Hy vọng với những thông tin về hệ thống phanh tay điện tử mà chúng tôi giới 

thiệu trên đây sẽ giúp các các xe có thêm nhiều kiến thức bê ích giúp cho quá 

trình vận hành xe được tốt nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu còn thắc mắc 
nhé. 


TRỤ SỞ CHÍNH: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH PHONG 
AUTO 


68B Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh 
CHI NHÁNH 1: 

1260 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiến, Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh 
THÔNG TIN: 

Email: phongdichvu@thanhphongauto.com 

ĐT: (028) 37755429 — Fax: (028) 37751046 


Hotline: 0934 79 71 79 — 0913 11 93 93- 0931 79 67 90- 0931 79 77 90 


Tổng đài CSKH: 0934222763 


Nguên: hfips:/thanhphongauto.com/4-dieu-can-biet-ve-phanh-tay-dien-tu-tren- 





O-fo/ 


